Câu 1: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn biến đổi theo quy luật. Trong một nhóm 
(cột dọc), bán kính nguyên tử tăng dần theo chiều từ trên xuống. Trong một chu kỳ (hàng ngang), bán kính nguyên tử 
giảm dần theo chiều từ trái qua phải. Dãy các nguyên tố nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên 
tử ? 


A. Rb,K, Ca, AI 
B. Na, Rb, Ca, Mg 
C. Ca, As,N,F 
D. F,N,Ca,K 
Câu 2: Hexaammincoban clorua có công thức phân tử Co(NH;),Cl;. Trong công thức này có tổng cộng bao nhiêu nguyên 
tử ? 
A. 23 nguyên tử B. 26 nguyên tử 
C. 28 nguyên tử. D. 33 nguyên tử 


Câu 3: Giả sử rằng cation Hexaammincoban có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất muối của nó. Vậy muối 
hexaammincoban sunfat có công thức phân tử là 2 


A. CO(NH;)S:› B. Co(NH:),(SO¿)› 
Œ. (CO(NH:)¿):(SOa); D. (CO(NH:)¿)z2(SO¿): 
Câu 4: 
H 
H H—C—T 
HC ị N 
HÝ `N⁄ S- “ấI ` 
| || C—H 
7 0 TỒN Z 
O Ï N 
HÝ>n 


Hình vẽ bên biêu diễn cấu trúc phân tử của cafein, một chất có vị đắng được tìm thấy trong cà phê và trà. Công 
thức phân tử của cafein là 2 


A. C;zH¡N:O; 
B. C;H;¿NzO; 
C. C;zH¡oN:O; 
D. C;H¡¿N¿O; 
Câu 5: Tên thường của cafein là I,3,7-trimetyl xantin. Nhóm metyl có công thức —CH3. Như vậy, câu trúc của Xantin là ? 
6®) 
J1 _ 
Huờ XS" N HNZ ¬c À 
A Là ¿ Tê - ĐÀ 
£. Kố TÌN 2S B di: N ẢAh 
ïl DRSISEP ọ H 
N [| 
HNZ“>*cZ“ À3 _.` 
An  .“ Sa Ni c—n 
m2 `NZ uy s. NZ bó: 
C H——€—n D H——®—n 
Câu 6: Một dẫn xuất của cafein là 1,3,7-triclo xantin, C:HClsN4O;. Phân tử khối của dẫn xuất này là ? 
A. 239,4 B. 241,4 ŒC. 255,4 D.257,5 


Câu 7: Không nên cho những cặp chất gia dụng nào sau đây tiếp xúc với nhau ? 

A. Chất giặc tây và giấm ăn — vì hít phải khí clo tạo thành có thể gây tử vong. 

B. Chất giặc tây và nước — vì nước sau khi hidrat hóa là loại nước rất nguy hiểm. 

C. Chất béo bão hòa và nhiệt — vì không phải tự nhiên mà từ “xúc xích” (sausages) được dùng 

chung với từ “gây nô" (bangers) 

D. Giám ăn và bột nở - vì bọt khí sinh ra có thể gây nỗ. 
Câu §: Đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên, các ô cửa số được làm bằng cách cuộn tròn một khối thủy tỉnh nóng chảy, 
sau đó thối phông, kéo giãn, xoay tròn rồi cán đẹp trong một cái đĩa trước khi cắt chùng thành hình dạng nhất định. Khi 
cắt, cạnh đáy của ô cửa luôn được hướng ra phía ngoài của cái đĩa. Nhiều tắm kính cửa số cũ nay tìm thấy có cạnh đáy 
dày hơn so với cạnh trên. Trước đây, điều đó được xem là bằng chứng cho thấy mặc dù thủy tinh là chất răn, nhưng trong 
khoảng thời gian dài lài thê hiện tính chất như một chất lỏng. Bằng chứng giải thích ở trên sai nếu tìm thấy 


A. Các khung chì để chia ô cửa, thường rất nặng, đã ảnh hưởng đến kích thước của ô cửa kính 
theo thời gian. 
B. Các ô cửa nhỏ hơn thường không có sự khác biệt nhiều về độ dày giữa cạnh trên và cạnh dưới. 
C. Một số ô cửa kính cũ thực tế có cạnh trên dày hơn. 
D. Rất khó khăn đề có thê đo chính xác độ dày của kính khi chúng vẫn được lắp trên cửa và gắn 
trên tường. 
Câu 9: Mỗi phân tử hidrocacbon đều có một “khung xương” cacbon, bao gồm cả mạch chính và mạch nhánh. Để đơn 
giản, các nguyên tử hidro xung quanh khung cacbon đều được loại bỏ. Mỗi nguyên tử và liên kết đơn có thể xoay được. 
như vậy, hình (X) và (Y) biểu điễn cùng một khung cacbon, còn (Z) biểu diễn một khung cacbon khác. 


Xem xét các khung cacbon sau: 


(@) : () : (1) : : 
(iv) : : (v) Ặ 


Hai hình nào ở trên biểu diễn cùng một khung cacbon ? 

A. @) và (1) B.() và (1) Œ. (1) và (iv) D. (0) và (v) 

Câu 10 : w, x và y là những chất rắn không màu, z là dung dịch không màu. Chúng là các chất (không theo thứ tự): natri 
clorua, bột phấn trắng, axit xitric và chất chỉ thị axit-bazo phenolphtalein (PP). Khi cho một lượng nhỏ mỗi chất tác dụng 
với nhau từng đôi một trong dung môi nước thì thu được bảng kết quả sau: 
W 
Không phản ứng 
Màu hồng tím 
Z Không phản ứng | Không phản ứng__| Sủi bọt khí 
Lưu ý: chì thị PP chuyên sang màu đỏ trong môi trường kiềm. Bột phần là canxi cacbonat, cũng tạo môi trường kiềm. 
Axit sẽ sủi bọt khí khi gặp muối cacbonat, nhưng không có hiện tượng này khi gặp muối clorua. 


Xác định các chất W, X, Y, Z ? 


Phương án Hóa Chất 
W X y Z 
A. NaCl Bột phân Axit xitric PP 
B. PP NaCl Bột phân AXIf xIfric 
C. Axit xitric PP NaCl Bột phần 
D. Bột phân Axif xIfrIc PP NaC]l 


Câu 11: Giả thuyết là một phát biểu có thê được kiểm chứng một cách khoa học. Phát biêu nào sau đây là một giả 
thuyết ? 

A. Sôcôla sẽ càng mịn nếu như ca cao càng được nghiền nhuyễn. 

B. Thắn lằn ngón cánh bay với tốc độ 45 km/h 

C._ Hợp kim nảo là cứng nhất so với trọng lượng của nó ? 

D. Người ta tin rằng âm nhạc của thập niên 1940 hay hơn so với thập niên 1970. 
Câu 12: Khán giả rất kinh ngạc khi nhà ảo thuật đốt cháy tờ 100USD cũ bằng hỗn hợp etanol và nước. Ngọn lửa màu 
xanh xuất hiện, nhưng khi được dập tắt, tờ tiền giấy vần còn nguyên vẹn. Giải thích nào sau đây là hợp lí nhất? 

A. Màu xanh, từ muối đồng có trong tờ giấy, đã ngăn tờ tiền không bị cháy. 


B. Nước giữ cho nhiệt độ của tờ tiền giấy thấp hơn nhiệt độ cháy của nó. 
C. Không đủ oxi đề đốt cháy tờ tiền giấy. 
D. Hỗn hợp nước-etanol không cháy được. 
Câu 13: Đám cháy từ một xưởng bột mì cũ có thê gây thiệt hại ngiêm trọng, thậm chí có thể gây nô. Lính cứu hỏa giải 
thích nguyên nhân là do bụi của một mì trong không khí. Đó là một lời giải thích. 
A. Không có căn cứ, vì bụi bột mì chỉ làm lửa cháy ầm ỉ do chúng đầy không khí ra khỏi vùng bị 
cháy. 
B. Không thể xảy ra, vì bụi bột mì thường ẩm ướt. 
C. Có thể đúng, vì bột mì trong thùng chứa ở xưởng có thành phần chính là cacbohidrat, là chất 
dễ cháy. 
D. Chắc chắn đúng, vì hạt bụi mịn bay lơ lửng trong không khí có diện tích bề mặt rất lớn. 
Câu 14: Điền từ vào chỗ trồng để hoàn thành câu sau: 
Các kim loại ___ __ _ đều có khối lượng riêng nhỏ nên chúng có thê nồi trên mặt nước. Sau đó, chúng tan ra, bốc cháy 
và giải phóng khí__ _  _ . Như vậy, vì lý do _—_„ Chúng được ngâm trong dầu. 
Sắp xếp lại những từ được đánh dấu __ ta được nguyên tô nào sau đây ? 
A. Sodium (Na) B. Helium (He) C. Oxygen (O) D. lodine (ID) 
Câu 15 : Thể tích của khí chau71 trong một bong bóng xà phòng bay lơ lửng trong không khí phụ thuộc và tổng số mol 
khí có trong bong bóng đó. Bong bóng nào sau đây (hình vẽ có cùng kích thước) có thê tích lớn nhất ở 20°C? 


D. 
6.10mol 
nIfO + 
1,5.10 mol 
neon 


hóa học nà Zrợc cân bằng` 
3(POa)› + 2H;SO¿u — Su + Ca(H:PO¿)› 

ố Cw(POQ, BE 'HSO, —> 2CaSO¿ s Ca(H;PO¿); 

C. 2Cas(PO¿)› + H;SO¿ —› CaSOx + 2Ca(H;POa); 

D. 2Ca:(PO¿); + 2H;SO¿ — 2CaSO¿ + Ca(H;PO,); 
Câu 17 : Khảo sát phương trình hóa học sau: 
4CO +4H:O + 2NO + 2SO; + 2HCI — 2C›H;NSCI + 7O; 
Cho lượng chất tham g1a quá trình tổng hợp trên như sau: 20 mol CO, lượng nước không giới hạn, 200 mol NO, 60 mol 
SO; và 20 mol HCI. Tăng gấp đôi lượng chất nào sau đây sẽ giúp thu được lượng C;H;NSCI nhiều nhất ? 
A. CO B.NO Œ. SO; D. HCI 
Câu 18: Trái cây tươi cắt sẵn và đóng gói có thới hạn sử dụng ngắn. Lưu huỳnh đioxit thường được sử dụng đề làm giảm 
sự thâm đen và sự phân hủy, nhưng quá trình này gây nguy hiển đến sức khỏe của người tiêu dùng. Kỹ thuật đóng gói bổ 
sung khí (Modified Atmosphere Packaging-MAP) là một giải pháp thay thế. 


Hỗn hợp khí được sử dụng trong kỹ thuật MAP 


Đậu Hà lan 
Cân tây |1I |9 

Bảng tổng hợp ở trên cho biết thành phân của hỗn hợp khí sử dụng đối với mỗi loại rau quả giúp chúng có thời hạn sử 
dụng lâu nhất. Khí còn lại là nito.Loại rau quả tươi nào ở trong bảng được đóng gói với hộn hợp khí có thành phần khác 
với không khí nhất ? 

A. Táo B. Dâu tây 

C. Đậu Hà lan D. Cần tây 


